
THƯ KÊU MỜI 


Kính gửi: Quý Cha và toàn thể Anh Chị em, 

Trong Thông điệp “Ngày thế giới người nghèo ”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: 
Ngày thế giới người nghèo là thành quả của Năm thánh lòng thương xót, đổ là dấu hiệu 
phương cách đế diên tả cách thực tế trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Đồng thời Đức 
Thánh Cha mời gọi toàn thế Giáo hội: Những người nam nữ thiện chí trong ngày này hãy 
nhìn vào những người đang giơ tay kêu cứu và xỉn tình liên đới của chúng ta. Họ là 
những người anh chị em được Chúa Cha duy nhất trên trời tạo dựng và yêu thương. 
Ngày này trước tiên nhắm đến việc khích lệ các tín hữu để họ chống lại nền văn hóa gạt 
bỏ và phung phỉ, để đón nhận nền văn hỏa gặp gỡ. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả mọi 
người không phân biệt tôn giáo, hãy cởi mở chia sẻ với người nghèo trong mọi hình thức 
liên đới như dấu chỉ tình huynh đệ (TĐ NTGNN, số 6). 

Để hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxico về Ngày Thế Giới Người 
Nghèo, sẽ được cử hành vào ngày 19/11/2017 - Chúa Nhật 33 Thường Niên. Với chủ 
đề: ‘Chúng ta hãy yêu thương, không phải bằng lòi nói nhưng bằng việc làm’. Được 
sự đồng ý của Đức giám mục Phaolô, chủ chăn của Giáo Phận và đế nói lên sự quan tâm 
của Giáo phận đối với người nghèo, Ban bác ái xã hội - Caritas Vinh kêu gọi Quý cha 
và các Giáo xứ trên toàn Giáo phận thực hành các việc cụ thể sau đây: 

1. Hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho người nghèo vào ngày 19 tháng 11 năm 2017. 

2. Các Giáo xứ có thế tố chức thăm viếng hay bằng một việc làm cụ thế nào đó, tùy vào 
điều kiện, khả năng của Giáo xứ mình. 

Ước gì với tình yêu và sự liên đới, mọi thành phần trong Giáo phận thực hiện Ngày thế 
giới người nghèo thật sự có ý nghĩa, đem lại niềm vui cho người nghèo, dẫn đến một 
cuộc gặp gỡ đích thực với người nghèo và đưa tới một sự chia sẻ trở thành lối sống. 


Chấp thuận của Đức Giám Mục 


Xã Đoài, ngày 10 thảng 11 năm 12017 
TM BAN BAXH - CARITAS VINH 




* Phaolô Nguyễn Thái Họp 


Lm. JB. Nguyễn Huy Tuấn 







